Trọng tâm: 


Con ngọt ngào, hãy nhớ ba từ “Cha, Thầy và Satguru”, rồi con sẽ 


phát triển được nhiều điểm đặc biệt. 

Câu hỏi: 

Những đứa con nào tiếp tục tích lũy được nguồn thu nhập gấp 
muôn triệu trong mỗi bước đi? 

Trả lời: 


Những ai tiếp tục tiến về phía trước trong mỗi bước đi trong việc 
làm phục vụ thì sẽ tiếp tục tích lũy thu nhập gấp muôn triệu. Con 
sẽ nhận được muôn triệu như thế nào đây nếu con không bước đi 
trong việc làm công việc phục vụ của Baba? Làm công việc phục 
vụ trao cho con muôn triệu trong mỗi bước đi, và bằng cách làm 


phục vụ, con trở thành triệu triệu phú. 

Câu hỏi: 

Bằng cách biết về bí mật nào, con trở thành người mang lại lợi 
ích cho mọi người? 

Trả lời: 


Baba đã nói cho con biết ý nghĩa của việc đây là cửa hàng duy 
nhất cho mọi người. Mọi người chắc chắn phải đến đây. Ý nghĩa 


của điều này thì rất sâu sắc. Chỉ những đứa con biết ý nghĩa của 


điều này mới có thể trở thành người mang lại lợi ích cho mọi 


người. 


Om shanti 


Mỗi một đứa con tâm linh của Người Cha tâm linh đều biết rằng 
Baba là Người Cha, Người Thầy và Satguru của chúng ta. Con 
biết điều này, nhưng kể cả trong khi biết về nó, con vẫn liên tục 
quên đi. Các con, những đứa con đang ngồi đây, biết điều này, 
nhưng các con lại quên đi. Con người trên thế giới thì không biết 
về điều này. Người Cha nói, chỉ đơn giản nhớ đến ba từ này, rồi 
con có thể làm rất nhiều công việc phục vụ. Nhiều người đến với 
con ở những buổi triển lãm và bảo tàng. Nhiều bạn bè và người 
thân cũng đến với nhà của con. Khi bất kỳ ai đến, con nên giải 
thích: Đấng mà được gọi là Thượng Đế chính là Baba, người cũng 
là Người Thầy và là Satguru. Nếu con nhớ đến điều này thì thật 
tốt. Con đừng nên nhớ đến bất kỳ ai khác. Con không thể nói 
điều này về bất kỳ ai khác. Con biết rằng Baba của chúng ta là 
Cha, là Thầy và cũng là Satguru. Thật là dễ dàng. Tuy nhiên, một 
số người lại có trí tuệ đá đến mức trí tuệ của họ không thể nào 
hấp thu ba từ này. Họ quên mất Baba đã thay đổi chúng ta từ con 
người trở thành Thánh Thần, bởi vì Người là Người Cha vô hạn. 
Người là Người Cha vô hạn, vì thế chắc chắn Người sẽ trao cho 
con của thừa kế vô hạn. Thánh Thần có của thừa kế vô hạn. Nếu 
con chỉ nhớ đến điều này, con có thể làm rất nhiều công việc 
phục vụ ở nhà. Tuy nhiên, do quên đi điều này, cho nên con 


không thể nào nói với bất kỳ ai bất cứ điều gì. Con liên tục quên 


đi điều này, bởi vì con đã quên nó suốt cả chù kỳ. Giờ Người Cha 
ngồi đây và giải thích cho con. Thật ra, kiến thức này rất đơn 
giản, nhưng nó đòi hỏi nỗ lực để trở nên hoàn thiện thông qua 
cuộc hành hương tưởng nhớ. Baba là Người Cha của chúng ta. 
Người trao cho chúng ta những lời dạy và Người cũng trao cho 
chúng ta của thừa kế. Người làm cho chúng ta trở nên thanh 
khiết, bởi vì Baba là Đấng thanh lọc. Người chỉ nói, con hãy bảo 
với mọi người rằng: nhớ đến Ta. Nếu con không bước lấy bất kỳ 
bước nào trong việc làm công việc phục vụ của Baba, con sẽ nhận 
được muôn triệu bằng cách nào đây? Chỉ bằng cách làm công 
việc phục vụ, con mới có thể trở thành triệu triệu phú. Chỉ có 
công việc phục vụ mới mang đến muôn triệu trong mỗi bước đi. 
Những đứa con chạy đi từ khắp mọi nơi để làm phục vụ. Chúng 
tiếp tục bước thật nhiều bước. Chỉ những đứa con ấy là những 
người sẽ nhận được muôn triệu. Trí tuệ cũng nói, trước hết tiện 
dân phải được làm cho trở thành Brahmin. Nếu con không làm 
cho họ trở thành Brahmin, thì họ sẽ trở thành gì đây? Công việc 
phục vụ cần được thực hiện. Những đứa con được nói cho nghe 
về những tin tức phục vụ để chúng có thể được khơi gợi. Bằng 
cách làm phục vụ, con đã nhận được muôn triệu. Con hãy nói với 
họ chỉ một điều mà không ai khác trên thế giới biết được. Người 
Cha vô hạn là Người Cha, nhưng không ai khác biết về Người. Họ 
chỉ tiếp tục nói, Thượng đế Người Cha. Người cũng là Người 
Thầy. Điều này không có trong trí tuệ của bất kỳ ai. Người Thầy 
thì luôn được nhớ đến bởi những học trò của ông ấy. Nhưng ai 


không học tốt thì được bảo là không có giáo dục. Baba nói, điều 


đó không thành vấn đề. Thậm chí nếu con không học bất cứ điều 
gì, ít ra con có thể hiểu rằng con là anh em trai với nhau. Người 
Cha của chúng ta là Đấng vô hạn. Người Cha đến để thiết lập 
nên một lối sống. Người thực hiện việc đó thông qua Brahma. 
Tuy nhiên, con người không hiểu điều gì cả. Nếu Thượng đế 
không bao giờ đến, thế thì tại sao họ lại cầu gọi đến Người, ôi 
Đấng giải thoát xin hãy đến, ôi Đấng thanh lọc xin hãy đến. Bởi vì 
họ nhớ đến Đấng thanh lọc, thế thì tại sao họ lại học kinh sách. 
Tại sao họ lại đi hành hương? Người có đang ngồi ở đó không? 
Không ai hiểu được rằng bởi vì Thượng đế là đứng Đấng thanh 
lọc, làm thế nào ai đó có thể trở nên thanh khiết bằng cách tắm 
trong dòng sông Hằng đây? Làm thế nào ai đó có thể đi đến thiên 
đường được đây? Họ phải nhận lấy kiếp sinh ở đây. Có sự khác 
biệt giữa thế giới mới và thế giới cũ. Thế giới này không thể được 
gọi là thời kỳ vàng. Bây giờ đây là thời kỳ sắt. Con người có trí 
tuệ hoàn toàn đá. Khi họ nhìn thấy một chút hạnh phúc, họ nghĩ 
rằng đây là thiên đường. Chỉ Người Cha giải thích điều này. 
Người không có lăng mạ chỉ trích con. Người Cha trao cho con 
những lời dạy và Người cũng trao ban sự cứu rỗi cho mọi người. 
Thượng đế là Người Cha. Vì vậy, chắc chắn con nên nhận được 
điều gì đó từ Thượng đế. Với từ Baba, chắc chắn con nhận được 
hương thơm của của thừa kế. Cho dù con có bao nhiêu cô dì chú 
bác, con không nhận được hương thơm của của thừa kế từ họ. 
Con phải trở nên hướng nội và nhận ra rằng những gì Người Cha 
đang nói là đúng. Guru thì không có tài sản. Ông ấy đã từ bỏ nhà 


cửa và gia đình của mình. Trong khi con đã từ bỏ những thói tật. 


Người ta nói rằng họ đã từ bỏ nhà cửa và gia đình của mình. 
Trong khi con nói con đã từ bỏ các thói tật của toàn bộ thế giới. 
Thật dễ dàng để đi đến thế giới mới. Chúng ta từ bỏ toàn bộ thế 
giới cũ này. Thế giới hoàn toàn ô trọc. Thời kỳ vàng thì ở trong 
thế giới mới. Con biết rằng chắc chắn đã từng có thế giới mới. 
Mọi người đều nhớ đến thế giới ấy. Thế giới mới ấy được gọi là 
thiên đường. Nhưng những người kia chỉ nói để mà nói. Chứ họ 
không hiểu được gì cả. Người Cha nói với các con. Trước hết con 
hãy suy nghĩ về điều này. Baba là Cha, là Thầy và cũng là 
Satguru của chúng ta. Người sẽ đưa mọi người trở về nhà. Chỉ có 
hai từ thôi. Mamanabhav. Mọi điều đều được gói gọn trong từ đó. 
Tuy nhiên thậm chí con quên mất. Người ta không thể nói con 
tiếp tục nhớ đến điều gì bằng trí tuệ của con. Nếu không thì con 
có thể viết ra mỗi ngày con đang ở trong trạng thái nào và ở 
trong trạng thái ấy được bao lâu? Con đang ngồi trước Người 
Cha, Người Thầy và Satguru. Vì thế con chỉ nên nhớ đến Người. 
Học trò sẽ chỉ nhớ đến giáo viên của mình. Tuy nhiên Maya cũng 
ở đây. Bà ấy hoàn toàn lột da đầu con. Bà ấy lấy đi vận may của 
toàn bộ vương quốc. Thậm chí con còn không nhận ra. Con đã 
đến đây để đạt được của thừa kế của con. Nhưng con đã không 
nhận được bất cứ điều gì. Đây là những gì con sẽ nói. Mặc dù con 
sẽ đi đến thiên đường nhưng đấy không phải là chuyện lớn. Thậm 
chí nếu như con đến đây nhưng lại không học, con vẫn sẽ đi đến 
thiên đường. Con đang ngồi ở đây. Con hiểu rằng con phải đi đến 
thiên đường. Vì thế con nghĩ rằng không thành vấn đề con trở 


thành gì. Đó không phải là học. Thậm chí nếu như ai đó có nghe 


được một chút kiến thức, chắc chắn người ấy nhận được quả trái 
cho điều đó. Con nhận được học bổng bằng cách học. Con phải 
đạt được vị trí cao quý nhất từ Người Cha. Vì thế chắc chắn con 
phải nỗ lực. Nếu con nhớ đến việc học này, con cũng sẽ nhớ về 
chu kỳ 84 kiếp. Mọi điều nên được nhớ đến trong khi đang ngồi ở 
đây. Nhưng nó lại không được nhớ đến. Nếu con nhớ đến điều đó, 
con cũng sẽ nói với người khác về nó. Con có tất cả những bức 
tranh. Nếu con giải thích bức tranh Shiva cho người khác, thì họ 
sẽ không bao giờ nổi nóng. Con hãy nói với họ, hãy đến rồi chúng 
tôi sẽ nói cho bạn biết Shiva là Người Cha vô hạn của chúng ta 
như thế nào. Mối quan hệ giữa bạn với Người là gì? Đó không 
phải là những bức tranh vô dụng. Chắc chắn Shiva sẽ được bảo là 
Người là Thượng đế. Và Thượng đế chỉ có thể là Đấng vô thể. 
Người được gọi là Người Cha. Người cũng trao cho chúng ta 
những lời dạy. Các con, những linh hồn, đang nhận được những 
lời dạy. Chính linh hồn làm mọi việc. Chính linh hồn trở thành 
người thầy. Người Cha đi vào cỗ xe này và cũng dạy cho chúng 
ta. Người thực hiện sự thiết lập nên thời kỳ vàng. Không có tên 
gọi hay dấu vết nào của thời kỳ sắt ở đó. Con người sẽ đến từ 
đâu? Những đứa con có khả năng phục vụ, nghĩ về những điều 
này suốt cả ngày. Nếu ai đó không làm phục vụ, thì được hiểu 
rằng trí tuệ của chúng không hoạt động. Cứ như thế, có những gã 
đần đang ngồi ở đây. Chúng không thể hiểu Người Cha. Chỉ bằng 
cách nhớ đến Người Cha Đấng thanh lọc, con nhận được của thừa 
kế. Nếu con chết đi trong khi nhớ đến Cha, con sẽ nhận được 


toàn bộ tài sản của Người. Tài sản của Người Cha vô hạn là thiên 


đường. Con có tấm huy hiệu cùng với con. Nhiều bạn bè và người 
thân đến để thăm hỏi con ở nhà. Nhiều người đến khi ai đó qua 
đời. Con có thể phục vụ cho họ rất tốt. Búc hình Shiv Baba thì 
thật hay. Thậm chí nếu con giữ một bức tranh lớn, thì không ai sẽ 
nói điều gì cả. Họ sẽ không nói rằng đó là Brahma. Người này thì 
thầm lặng. Con cũng có thể giải thích cho họ theo cách thầm 
lặng. Con chỉ cần giữ tấm hình Shiva và gỡ bỏ đi tất cả những 
tranh ảnh khác. Đây là Shiv Baba, là Người Cha, Người Thầy, là 
Satguru. Người đến để thiết lập nên thế giới mới. Và người chỉ 
đến vào thời kỳ chuyển giao. Con có kiến thức này trong trí tuệ 
của con. Hãy nói với họ nhớ đến Shiv Baba, đừng nhớ đến bất kỳ 
ai khác. Shiv Baba là Đấng thanh lọc. Người nói, hãy nhớ đến Ta. 
Rồi con sẽ gặp được Ta. Con có thể làm công việc phục vụ thầm 
lặng. Lakshmi và Narayan đã trở nên như thế bằng cách học kiến 
thức này. Họ hỏi, Shiv Baba thì vô thể, vậy thì Người đến bằng 
cách nào? Ồ, nhưng các bạn, những linh hồn cũng là vô thể. Vậy 
thì bạn đến bằng cách nào? Linh hồn cũng đi xuống từ bên trên 
để diễn phần vai của mình. Người Cha đến đây và giải thích điều 
này cho con. Người không thể đi vào con bò. Sau đó Người sẽ nói 
bằng cách nào đây? Người đi vào cơ thể già nua, bình thường. 
Phương pháp thật hay được cần đến để giải thích điều này. Một 
số người hỏi con, con vẫn thờ cúng chứ? Con hãy nói với họ rằng, 
chúng tôi làm mọi việc. Con phải hướng dẫn hết sức khéo léo. 
Con nên nghĩ đến việc, phương pháp nào được sử dụng để nâng 
đỡ cho người khác. Con không được làm phật lòng bất kỳ ai. 


Trong khi sống ở nhà cùng với gia đình của con, hãy giữ mình 


thanh khiết. Con nói, Baba ơi, con không nhận được bất kỳ công 
việc phục vụ nào để làm. Ồ, con có thể làm rất nhiều công việc 
phục vụ. Con hãy đi và ngồi bên dòng sông Hằng. Hãy hỏi họ, 
chuyện gì sẽ xảy ra bằng cách tắm ở dòng sông Hằng? Liệu các 
bạn sẽ trở nên thanh khiết chứ? Các bạn nói với Thượng Đế, ôi 
Đấng Thanh Lọc xin hãy đến, hãy đến và thanh lọc cho chúng 
con. Vậy thì, Người là Đấng Thanh Lọc hay dòng sông Hằng là 
Đấng thanh lọc? Có rất nhiều con sông như thế. Người Cha Đấng 
Thanh Lọc thì chỉ có một. Những dòng sông nước kia thì lúc nào 
cũng tồn tại. Người Cha phải đến đây để làm cho các bạn trở nên 
thanh khiết. Người đến vào thời kỳ chuyển giao hứa hẹn nhất và 
làm cho các bạn trở nên thanh khiết. Ở đó, không có ai là ô trọc. 
Tên gọi khác của nó là thiên đường, là thế giới mới. Giờ đây, đây 
là thế giới cũ. Chỉ các con mới biết về thời kỳ chuyển giao hứa 
hẹn nhất này. Không ai khác có thể hiểu nó. Người Cha giải thích 
cho con nhiều cách khác nhau để làm công việc phục vụ. Đừng 
trở thành những gã đần. Người ta nói rằng, có những con bồ câu 
ở Amarnath, nó mang đi bức thông điệp. Không phải là những 
con bồ câu sẽ mang bức thông điệp của Thượng Đế đến từ bên 
trên. Những con bồ câu được huấn luyện để mang đi những 
thông điệp được cột ở chân của nó. Sau khi làm việc đó, thì 
những con bồ câu dễ dàng có được hạt để ăn, để rồi nó không 
cần phải lang thang tìm kiếm khắp nơi nữa. Con cũng nhận được 
hạt ở đây. Con có của thừa kế là cả thế giới trong trí tuệ của con, 
và con nhận được điều đó ở đây. Những con bồ câu nghĩ rằng 


chúng sẽ kiếm được hạt ở đó, vì thế chúng thường xuyên lui tới 


đó. Con là những thực thể sống. Con nhận được những hạt là 
những viên ngọc kiến thức bất diệt. Được đề cập đến trong kinh 
sách rằng, những con chim sẻ uống cạn cả đại dương. Người ta 
đã viết ra nhiều câu chuyện như thế. Mọi người sẽ nói điều đó là 
đúng. Rồi, họ được bảo rằng Thánh Thần đã được sinh ra từ đại 
dương, và rằng Thánh Thân đã mang đến những đĩa đầy châu 
ngọc cùng với họ. Người ta sẽ nói điều đó là đúng. Nhưng làm thế 
nào Thánh Thần xuất hiện từ đại dương cho được? Con người 
hoặc Thánh Thần có ở dưới đại dương hay không? Mọi người 
không hiểu điều gì cả. Từ kiếp này đến kiếp khác, mọi điều mà 
người ta đã đọc, đã nghe được, thì đều là giả dối. Đây là lý do vì 
sao được bảo rằng Maya là giả dối. Có sự khác biệt như ngày và 
đêm, dù sự thật và điều giả dối trong thế giới này. Bằng cách nói 
dối, người ta trở nên khánh kiệt. Con giải thích hết sức khéo léo, 
nhưng thay vào đó, kiến thức này chỉ đọng lại trong trí tuệ của 
một nắm nhỏ trong số rất nhiều người. Đây là kiến thức thật dễ 
dàng và là yoga dễ dàng. Khi con nhớ đến Người Cha, Người 
Thầy và Satguru, điểm đặc biệt của mỗi một vai trò này sẽ đi vào 
trí tuệ của con. Con nên kiểm tra bản thân. Tôi có nhớ đến Baba 
suốt thời gian không? Hay là trí tuệ của tôi đi theo hướng khác? 
Giờ đây trí tuệ của con nhận được sự hiểu biết. Người Cha giải 
thích những điều ngọt ngào như thế cho con. Người chỉ cho con 
những cách thức khác nhau. Nếu con ngồi và giải thích cho người 
khác, thì họ sẽ không trở thành kẻ thù của con. Chỉ Shiv BaBa là 
Người Cha, Người Thầy và là Satguru của con. Con hãy nhớ đến 


người. Cách thức giải thích phải được tạo ra. Mọi người liên tục 


hỏi con về bức tranh Brahma. Họ sẽ không bao giờ bất kính với 
bức tranh của Shiv Baba. ỒÔ! Nhưng Người là Người Cha của tất 
cả các linh hồn. Vậy thì hãy nhớ đến Người Cha. Nhiều người có 
thể nhận được lợi ích từ đó. Bằng cách nhớ đến đấng ấy, con sẽ 
trở nên thành khiết từ ô trọc. Người là Người Cha của tất cả. 
Không nên có sự tưởng nhớ về bất kỳ ai ngoại trừ một đấng duy 
nhất. Con hãy ngắt kết nối với mọi người khác và chỉ kết nối với 
một đấng mà thôi. Đây là những phương pháp để mang lại lợi ích 
cho người khác. Nếu con không thể nhớ đến Người Cha, làm thế 
nào con trở nên thanh khiết được đây? Con có thể làm rất nhiều 
công việc phục vụ ở nhà. Con sẽ tìm thấy nhiều bạn bè và người 
thân. Hãy tạo ra những phương pháp khác nhau. Con có thể 
mang lại lợi ích cho nhiều người. Chỉ có một cửa hàng mà thôi, 


không có cửa hàng nào khác. Thế thì họ sẽ đi nơi nào khác đây? 


Achcha. 


Gửi đến những đứa con dấu yêu, ngọt ngào nhất, đã thất lạc từ 
lâu, nay vừa tìm lại được nỗi nhớ, niềm thương và lời chào buổi 
sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada, người Cha linh hồn cúi 


chào những đứa con linh hồn. 
Trọng tâm thực hành: 


1. Hãy tương giao một cách khéo léo với gia đình của con và mọi 
người ở nhà. Đừng làm phật lòng bất kỳ ai. Chắc chắn hãy trở nên 
thanh khiết. 


2. Nhận lấy hạt giống là những viên ngọc kiến thức bất diệt này 
từ Người Cha và giữ cho tạp đề trí tuệ của con đầy. Đừng để cho 
trí tuệ của con đi lang thang. Trở thành sứ giả và trao cho mọi 


người bức thông điệp của Người Cha. 
Lời chúc phúc: 


Mong con là Raja Rishi thật sự, người giữ mình thoát khỏi mọi sự 


gắn kết bằng cách có thái độ bàng quan vô hạn. 


Raja Rishi nghĩa là người có vương quốc; mặt khác, Rishi nghĩa là 
người có sự bàng quan vô hạn. Nếu có bất kỳ sự gắn kết nào đối 
với bản thân, đối với người khác, đối với bất kỳ đối tượng nào, con 
không thể nào là Raja Rishi. Những ai có mảy may suy nghĩ gắn 
kết nào thì cứ như là hai chân đặt trên hai con thuyền, chúng 
không ở đây và cũng chẳng ở kia. Vì thế, con hãy trở thành Raja 
Rishi, có sự bàng quan vô hạn, nghĩa là thuộc về một Người Cha, 


không ai khác. Làm cho bài học này trở nên kiên định. 
Khẩu hiệu: 


Tức giận là một loại lửa thiêu đốt bản thân, cũng như người khác. 


